CHƯƠNG V 
ĐỊNH: KASINA KHẤC 

( Pathavĩ-kasina-niddesa) 




2. KASINA NƯỚC 


• Đối tượng : Cũng như trong biến xứ đất, hành giả cần ngồi thoải mái 
và nắm lay tướng nước hoặc được tạo hoặc không được tạo. Từ 
đây chỉ nêu lên những gì khác biệt với kasina đất như đã nói. 

• Làm kasina nước : Lấy một cái bát đựng nước, cao độ bốn gang tay, 
đổ đầy ngang miệng thứ nước trong, không bị dơ. Để nó ở một nới 
kín đáo, khuat nẻo trong tu viện, và ngồi cho thoải mái. 

• Cách quán : Không nên quán màu sắc hay để ý đến đặc tính của 
nước, mà chỉ nắm lấy màu sắc như là nền tảng vật lý. Đặt tâm trên 
khái niệm danh từ làm tâm pháp trội nhất, và sử dụng bất cứ danh 
từ nào chỉ "nước" như mưa, chất lỏng, sương, chất chảy,... Khai 
triển biến xứ nước bằng cách dùng cái tên rõ rệt nhất (cho mình) 
như "nước, nước". 

• Định tướng : Tu tập như vậy, 2 tướng sẽ khởi lên. Sơ tướng có vẻ di 
động. Nếu nước co bọt hay bong bóng, thì sơ tướng cũng có tướng 
y hệt. Nhưng tợ tướng thì hiện ra bất động như cai quạt lớn bằng 
pha lê giữa hư không, như một mặt gương tròn. Khi tướng ấy xuât 
hiện, hành giả đạt đến định cận hành và định an chỉ thuộc tứ thiền 
hay ngũ thiền. 













3. KASINA LỬA 


• Đối tượng : Nắm lấy tướng lửa. 

• Làm kasina lửa : Chẻ một miếng gỗ giữa lõm cây còn ướt, phơi khô và bẻ ra 
từng khúc. Đi đến một gốc cây hay một túp lều, và làm một đổng củi như 
người ta làm để nung chén và thắp lửa. Trước ngọn lửa, treo một tấm thảm 
bằng da hay vải. Khoét ở giữa một lỗ trống tròn đường kính một gang bốn 
ngón, rồi ngồi xuống như đã nói. Không chú ý đến cỏ, củi hoặc khói, mà chỉ 
nắm lấy tướng nơi ngọn lửa rực sáng ở giữa. 

• Cách quán : Không nên quán sát màu sắc hay đặc tính của lửa như nóng v.v... 
mà xem màu sắc như nền tảng vật lý của lửa. Chú tâm trên khái niệm danh 
từ làm tâm pháp trổi nhất, rồi khai triển biến xứ lửa với danh từ rõ nhất: 
"lửa, lửa". 

• Định tướng : Cuối cùng hai tướng khởi lên. Sơ tướng xuất hiện như ngọn lửa 
tách rời, bất cứ lỗi nào ở đây cũng hiển lộ, như một que lửa, hay một đổng 
than hồng, tro, khói.... Tợ tướng thì bất động như một mảnh vải nhỏ đặt 
giữa hư không, hay như một cái quạt bằng vàng. Với sự xuất hiện của tợ 
tướng, hành giả đạt đến định cận hành và định an chỉ. 





Đọi tượng: Nắm lấy tướng hư không bằng mắt hoặc 
bằng tay sờ, như đề ý những đọt mía di đọng qua lại, 
những ngọn tre, ngọn cây, hay đầu sợi tóc di đọng, hoặc 
sự xúc chạm của gio trên cơ thể. 

Cách quán: Khi thấy những cây mía rậm rạp, ngọn ngang 
nhau, hoặc những cây tre, hay thấy tóc dài bằng 4 ngón 
tay ở đâu người bị Jgió thổi, hành giả nên an trú niẹm: 
"Gió đang thổi ở chô này". Hoặc vị ấy có thể an trú niệm 
khi gió thổi đến một thân phân của mình sau khi luôn 
qua cửa sổ hay khe hở trong tường, và dùng bất cứ tên 
nào chỉ gió rõ nhất, như "hư không, hư không". 

Định tướng: Ở đây, sơ tướng hiện ra di động, như hơi 
nóng quyện trên cơm sôi. Tợ tướng thì an tinh và bất 
động. Những gì còn lại cũng như đã nói. 







5. KASINAXANH 

• Đối tượng : Nắm lấy tướng màu xanh nơi một cái hoa, một 
tấm vải hay vật có màu xanh. 

• Làm kasina xanh : Dùng hoa như hoa sen xanh v.v... rải đầy 
mâm hay rổ cạn, đừng để lòi cọng, hoặc chỉ lấy cánh hoa, 
hoặc dùng những mảnh vải xanh bó lại để đầy rổ như một cái 
mặt trống. Có thể làm kasina bằng một cái dĩa tròn, để mang 
theo hay cô định, bằng màu lục hay xanh lá cây..., viên quanh 
bằng một màu khác. 

• Cách quán: Để tâm trên tướng: "xanh, xanh". 

• Định tướng : Bất cứ lỗi nào của kasina cũng sẽ nổi bật ở sơ 
tướng, như những cọng hoa lòi ra, khe hở giữa các cánh hoa. 
Còn tợ tướng thì xuất hiện như một cái quạt pha lê giữa hư 
không, tách rời khỏi dĩa kasina. 












6. KASINA VÀNG 


• Đối tượng: Nắm lấy cái tướng màu vàng nơi một cái 
hoa hay vải hay một vật có màu vàng. 

• Làm kasina vàng: Làm một kasina theo cách đã nói 

m ^0 • • 

ở kasina xanh, nghĩa là với hoa màu vàng, vải vàng 
hay vật gì có màu ấy. 

• Cách quán: Để tâm trên tướng: 'Vàng, vàng". 

• Định tướng: Như đã được mô tả trước. 












7. KASINA ĐO 


• Đối tượng: Nắm lấy tướng màu đỏ nơi một cái hoa, 
mảnh vải, hay một vật có màu đỏ. 

• Làm kasina đỏ: Làm một kasina như đã nói. 

m mm 

• Cách quán: Để tâm trên tướng "đỏ, đỏ". 

• Định tướng: Như đã nói ở phần biến xứ đất. 









8. KASI NA TRANG 


• Đối tượng: Nắm lấy tướng màu trắng nơi một cái 
hoa, mảnh vải, hay vật màu trắng. 

• Làm kasina trắng : Làm một kasina theo cách đã nói 

m ^0 • • 

ở phần làm kasina xanh, bằng cách dùng hoa trắng 
v.v... 

• Cách quán: Đưa tướng ấy lên tâm tưởng "trắng, 
trắng". 

• Còn lại cũng như đã nói. 











9. KASINAÁNH SÁNG 


• Đối tượng: Nắm lấy tướng vòng tròn ánh sáng nơi một cái lỗ 
trong vách tường, hay nơi lỗ khoá, hay nơi cửa số mở. 

• Làm kasina ánh sáng: Thắp một ngọn đèn trong cái bình, đậy 
nắp và khoét một lỗ bên hông, để lỗ hổng đối diện vách 
tường. Ánh đèn xuyên qua lỗ hổng chiếu lên vách một vòng 
tròn. 

• Cách quán: Khai triển tướng ấy bằng cách lặp đi lặp lại nhiều 
lần: "sáng, sáng". Việc này kéo dài lâu hơn những thứ khác. 

• Định tướng: Sơ tướng giống như vòng tròn chiếu trên vách 
hay trên đất. Tợ tướng thì như một chòm ánh sáng dày đặc. 
Những gì còn lại cũng như đã nói. 















10. KASINA KHOẢNG KHÔNG 


• Đối tượng: Nắm lấy tướng khoảng không nơi một lổ hổng 
trong vách, nơi ổ khoá hay cửa sổ mở. 

• Làm kasinơ: Làm một lỗ hổng rộng một gang bốn ngón, trong 
một cái chòi hoặc nơi một miếng da, một chiếc chiếu, V.V.... 

• Cách quán: Tu tập: "hư không, hư không". 

• Định tướng: Sơ tướng hiện ra giống như cái lỗ cùng với vách 
tường vây quanh; nỗ lực nới rộng tướng ấy đều vô ích. Tợ 
tướng như một vòng tròn bằng hư không; nỗ lực để nới rộng 
tướng ấy sẽ thành công. Những gì còn lại thì như đã nói. 













Tổng quát: CÁC LOẠI THẦN THÔNG 


1. Kasina đất : Hiện ra nhiều thân, đi, đứng, ngồi giữa hư không hay trên nước bằng 
cách tạo ra đất, và năng lực có được nhưng thang xứ bằng phương pháp hữu hạn 
hay vô hạn. 

2. Kasina nước : Độn thổ, chui ra khỏi đất, làm mưa, tạo ra sông, biển, làm cho quả 
đất, núi đá, đền đài rung chuyển. 

3. Kasina lửa : Làm ra khói, lửa, đốt cháy như ý muốn, tạo ra ánh sáng để thấy sắc 
bằng thiên nhãn, dùng hóả đại đốt thân khi nhập niết-bàn. 

4. Kasina gió : Đi nhanh như gió, tạo ra những trận cuồng phong. 

5. Kasina xanh : Tạo ra những hình thù màu đen, bóng tối, đạt được những thắng xứ 
nhờ phương pháp đẹp và xấu, và đạt đến giải thoát nhờ sắc. 

6. Kasina vàng: Tạo ra hình tướng màu vàng, biến cái gì thành vàng ròng, đạt những 
thắng xứ và giải thoát nhờ sắc. 

7. Kasina đỏ: Tạo ra những hình tướng màu đỏ, đạt những thắng xứ và giải thoát nhờ 
sắc. 

8. Kasina trắng: Tạo những hình dạnig màu trắng, trừ hôm trầm thuỵ miên, xua tan 
bóng tối, tạo ra ánh sáng để thấy sắc bằng thiên nhãn. 

9. Kasina ánh sáng: Tạo những hình dạng có ánh sáng, trừ hôn trầm thuỵ miên, xua 
tan bóng tối, tạo ánh sáng đe thấy sắc bằng thiên nhãn. 

10. Kasina hư không: Làm hiện ra những gì bị che kín, đi đứng nằm ngồi trong đất hay 
trong đá nhờ tạo ra hư không trong đo, du hành xuyên qua tường vạch không trở 
ngại... 






CÁC GIỚI VỨC CỦA CÁC KASINA 


• xếp loại: "trên, dưới, xung quanh, thuần nhất, vô 
lượng" áp dụng cho tất cả các kasina: 

- Trên: là hướng vê vòm trời. 

- Dưới: là hướng mặt đất. 

— Xung quanh: là vây quanh như bán kính một thửa ruộng. 
Có người chỉ khai triển kasina vê phía trên, có người chỉ 
mở rong phía dưới, hoặc xung quanh, hoặc có người vì 
một lý do nào đó chỉ chiếu ra kasina như khi người ta 
muốn nhìn một sắc pháp với thiên nhãn chiếu ra ánh sáng. 

— Thuần nhất (toàn); là không xen những gì khác. Như với 
một người ở trong nước, thi tứ phía chì la nước, không gì 
khác. Cũng thế, Kasina đất chỉ toàn là đất, không dính đến 
những thứ khác. 

— Vô lượng: là sự chú tâm vô lượng. Hành giả chú tâm nơi 
toàn thể, không đo lường như "đây là đầu, đây là giữa". 







NHỮNG AI KHÔNG THÊ TU TẬP KASINA 


• Một hữu tình thuộc loại sau đây không thể tu tập biến xứ nào: 

1) Nghiệp chướng : Ác nghiệp kéo theo quả báo tức thì (Phạm ngũ nghịch 
tội)/' 

2) Phiền nâo chướng : Có tà kiến (bác nhân quả, chấp rằng không có bố thí 
và quả báo bố thí, v.v...), hạng phi nam phi nữ, hạng không có nam căn. 

3) Báo chướng : Có một kiết sanh không có thiện căn hoặc chỉ có hai thiện 
căn. 

4) Thiếu đức tin : Không tin Phật, Pháp, Tăng. 

5) Thiếu dục : Thiếu lòng ham muốn đối với Đạo lộ vô ngại. 

6) Thiếu tuệ : Thiếu chánh kiến thế gian và xuất thế gian. 

7) Không thể nhập được tánh quyết định: Sự chân chánh của thiện pháp. 
Nghĩa là Thánh đạo được gọi là "tánh quyết định" và "sự chân chánh của 
thiện pháp". 

Bởi thế, việc tu thiền phải được thực hiện bởi một thiện nam tử không bị 

báo chướng, tránh gây phiền não chướng và nghiệp chướng, nuôi lớn đức 

tin, dục và tuệ, bằng sự nghe pháp, gần gũi bạn tốt, v.v... 







